KHOẢNG LẶNG 


LIÊN DOANH! 


Mùa xuân nay, không hiểu sao cá ít hắn. Bữa 
no bữa đói, khiên Bói-Cá ngâm ngợi. Rôi kê 
nảy ra. Ngài có uy, nên gọi Cò đên bảo: 

- Đánh bắt khó khăn, để no, ta phải liên 
doanh nuôi cá. 

Cò gật gù, nói thêm: 

- Xét ra, nuôi rô và diếc. Bọn này sống dai, 
đẻ nhiêu. 

Thống nhất phân công, cả hai chăm sóc 
chung, không phân biệt. Nhưng Bói-Cá chịu 
trách nhiệm và hưởng chính cá rô. Cò thì 
chuyên cá diệc. AI chăm chính loại nào được 
hưởng 8 phân thu hoạch loại đó. Hêt mùa tông 
kêt và chia nhau. Trong lúc nuôi trông, không 
được tư túi của liên doanh. 


Quả nhiên, rô và diếc lớn nhanh. Thức ăn thiếu thì bảo nhau đi kiếm thêm rau cỏ về. 
Đôi lúc cũng bồi dưỡng bọn cá cả giun dễ giàu đạm. Chả mấy chốc, đã thấy đàn cá đông 
đúc bội phần. 

Có bữa thèm lắm, Bói-Cá nhằm tính, đông thế này bắt một con ăn cho sướng. Mà bắt diếc 
thì lợi vì nếu còn, cuối mùa thì 10 phần Cò hưởng 8. Thói đời, ngon quen miệng, Bói-Cá 
ăn thường xuyên hơn. Rồi ăn hàng ngày. Mỗi lần ăn cũng tăng dần, từ một lên vài con diếc. 


Thấy diếc vơi đi nhiều, Cò sinh nghỉ, hỏi Bói-Cá: 

- Sao điếc bị mắt đi đâu thế? Vài hôm mà thấy vơi hắn? 

Bói-Cá tảng lờ: 

- Còn mất là chuyện của ông Trời, sao ta biết. 

Dù không có bằng cớ là Bói-Cá ăn, nhưng vẫn nghi ngờ, lòng Cò buồn bực. 

Vài tuần sau, Bói-Cá bỗng thấy cá rô trong ao vơi đi. Xưa nay, cá rô cũng là món khoái 
khâu của Cò, nghĩ vậy Bói-Cá nghi cho Cò. Gặng hỏi vài lần, Cò chỉ nói: 

- Rô cũng như diếc, chắc là cũng chuyện của ông Trời. 


Bói-Cá lại càng nghi, liên nghĩ ra kê. Hôm tới hội xóm, nhân lúc Cò dự hội, sẽ lén vê 
Sớm, tạt qua nhà, điêu tra đột xuât hiện trường xem có dâu vệt của đám rô mât tích không. 


Ngày hội đến, giữa lúc tất cả say sưa hát hò, Bói-Cá ba chân bốn cắng chạy về nhà Cò. 
Chăng khó khăn gì, đi vào phía sau, Bói-Cá sửng sôt lâm bâm: 


- Chết thật, nguyên đồng xương to. Toàn xương cá rô! 
Chưa dứt lời, Bói-Cá nghe phía bên tổ mình giọng Cò la toáng: 
- Chết thật, nguyên đồng xương to. Toàn xương cá diếc! 


Chẫu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


